Viện Nha khoa Thẩm mỹ Vidental là đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu và Công 
nghệ Nha khoa Việt Nam. Đây là mô hình hệ sinh thái Nha khoa phức hợp đầu tiên 
của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập trung nghiên cứu, điều trị và chăm sóc 
sức khỏe răng miệng bằng các giải pháp công nghệ tân tiến nhất hiện nay. 


Vidental là Viện Nha khoa Thẩm mỹ tiên phong trong đầu tư công nghệ hiện đại vào 
việc thẩm mỹ nụ cười trên cơ sở đảm bảo an toàn cho khách hàng cùng việc chăm 
chút cảm xúc và trải nghiệm khách hàng. 


Giá trị cốt lõi 


e - Sứ mệnh: Nhằm nâng tâm cuộc sống người Việt thông qua các dịch vụ chăm sóc 
Nha khoa chất lượng cao, giúp khách hàng có trải nghiệm Nha khoa hoàn hảo, 
Viện Nha khoa Thẩm mỹ Vidental mang theo sứ mệnh “Kiến tạo nụ cười hoàn 
hảo, mang giải pháp nhanh nhất cho mọi nhu cầu răng miệng cho gia đình bạn”. 

e _ Tâm nhìn: Nằm trong hệ sinh thái Nha khoa phức hợp của Viện Nghiên cứu và 
Công nghệ Nha khoa Việt Nam, Viện Nha khoa Thẩm mỹ Vidental định hướng trở 
thành THƯƠNG HIỆU UY TÍN SỐ 1 tại Việt Nam và là NIỀM TỰ HÀO cho thương 
hiệu Việt, mang tới sức khỏe, vẻ đẹp và niềm vui cho khách hàng. Bên cạnh 
khách hàng trong nước, Viện Nha khoa Thẩm mỹ Vidental đẩy mạnh việc phát 
triển du lịch nha khoa cho khách nước ngoài tại Việt Nam. 


‹ _ Giá trị văn hóa: Mỗi thành viên của Viện Nha khoa thẩm mỹ Vidental đều lấy tôn 
chỉ “TẠN TÂM” làm kim chỉ nam trong điều trị và chăm sóc khách hàng “Chuyên 
nghiệp trong tư vấn - Uy tín trong điều trị”. 


e _ Giá trị cộng đồng: Viện Nha khoa Thẩm mỹ Vidental mang đến giải pháp chăm 
sóc nụ cười cộng đồng và bảo vệ môi trường. Vidental cam kết duy trì các tiêu 
chuẩn cao nhất để bảo vệ môi trường. Phòng khám Nha khoa đạt chuẩn mực về 
thân thiện với môi trường tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi tổ chức các 
chương trình từ thiện độc lập để tri ân cộng đồng và hỗ trợ những người kém 
may mắn tại Việt Nam. 


e - Vidental cam kết: Viện Nha khoa Thẩm mỹ Vidental cam kết mang lại giải pháp 
răng miệng toàn diện cho mọi đối tượng, với chất lượng và chi phí phù hợp nhất. 
Các giải pháp đảm bảo AN TOÀN - HIỆU QUẢ - TIẾT KIỆM cho bạn và gia đình 
bạn. Chúng tôi sẽ áp dụng công nghệ chẩn đoán kỹ thuật số nhẹ nhàng và hiện 
đại, tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn với các thiết bị khử trùng tiêu chuẩn cao 
nhất. 


Đa dạng dịch vụ 


Viện Nha khoa Thẩm mỹ Vidental phát triển song song cùng các Trung tâm Điều trị, 
Chế tác, Nha khoa trẻ em, Đạo tạo thuộc Viện Nghiên cứu và Công nghệ Nha khoa 
Việt Nam - VIDENTAL. Viện Nha khoa Thẩm mỹ Vidental cung cấp tất cả các dịch 
vụ nha khoa từ đơn giản đến phức tạp theo tiêu chuẩn quốc tế. 


Trong đó, nổi bật một số dịch vụ như Niêng răng - Chỉnh nha (mắc cài kim loại, mắc 
cài sứ, Răng sứ thẩm mỹ, Thiết kế nụ cười, Tẩy trắng răng, Cạo vôi và đánh bóng, 
Trám răng... 


Trang thiết bị Nha khoa chuẩn “Bộ y tế” 


Viện Nha khoa Thẩm mỹ Vidental mong muốn mang đến trải nghiệm Nha khoa hoàn 
hảo nhất cho khách hàng. Do đó, chúng tôi đầu tư cơ sở thiết bị tân tiến, hiện đại 
nhất để đáp ứng nhu cầu trong nghiên cứu, điều trị và chăm sóc các vấn đề vê Nha 
khoa. 


Với các sản phẩm Nha khoa được sản xuất tại Trung tâm chế tác Vidental (trực 
thuộc Viện Nghiên cứu và Công nghệ nha khoa Việt Nam) cùng việc cập nhật các 
công nghệ Nha khoa tân tiến hàng đầu thế giới, Viện Nha khoa Thẩm mỹ Vidental tự 
hào về quy trình khép kín trong sản xuất cũng như tạo ra các sản phẩm có nguồn 
gốc rõ ràng. 


Ngoài ra, các phòng khám hiện nay của Vidental đều được trang bị những công nghệ 
tiên tiến từ khắp nơi trên thế giới như Thụy Sĩ, Nhật Bản, Đức, Pháp và Mỹ và được 
cấp phép lưu hành bởi Bộ y tế. 


Quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên môn gioi 


Viện Nha khoa Thẩm mỹ Vidental quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên gia uy tín với nhiều 
năm kinh nghiệm. Các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, tốt nghiệp tại các trường 
Đại học Y Dược nổi tiếng trong cả nước, đồng thời liên tục học tập, tu nghiệp nhiều 
năm tại nước ngoài, tiếp cận với những nền nha khoa phát triển vượt bậc nhất thế 
giới. 

Không chỉ chuyên môn vững vàng, các bác sĩ và kỹ thuật viên còn lấy tôn chỉ “TẬN 


TÂM” làm kim chỉ nam trong nghiên cứu và điều trị, với mong muốn mang đến cho 
khách hàng hàm răng chắc khỏe cùng nụ cười rạng rỡ. 


Đẩy mạnh hợp tác và phát triển 


Viện Nha khoa Thẩm mỹ Vidental đặc biệt chú trọng thực hiện các chương trình trao 
đổi hợp tác quốc tế, các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên ngành, chia sẻ và tiếp cận 


kiến thức nha khoa và kỹ thuật y học tiên tiến trên thế giới để biến khát vọng “Nâng 
tầm chuyên môn lên đẳng cấp quốc tế” thành sự thật. 


